NGƯỜI BIỆT PHÁI „ 
NGƯỜI” THỦ THUẾ: 


...VÌ aÏ tự tôn mình. lên sẽ bị bú 
thấp; và kể \ nào hạ mình xuống 


IR | `. _sẾ đu điên. Lu-ca 18:14 


Ï be 


Ngài phán dụ ngôn nầy với những kẻ cậy mình là công 
bình mà khinh dể kẻ khác: Có hai người lên đền thờ cầu 
nguyện; một người thuộc phái Pha-ri-si, và người kia là 
người thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng đó cầu nguyện 
thầm rằng: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì con không như 
bao người khác, gian trá, bất chính, ngoại tình, hay thậm 
chí như tên thu thuế này. Tôi ăn chay một tuần hai lần, 
tôi dâng phần mười của tất cả những gì tôi có. Còn người 
thu thuế đứng đàng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, 
đấm ngực mà rằng: Xin Chúa thương xót tôi là kẻ tội lỗi. 
Ta nói cho các ngươi biết, người này về nhà mình được 
xưng công bình hơn người kia: vì ai tự tôn mình lên sẽ bị 
hạ xuống; và kẻ nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 

Lc 18:9-14 


...anh ấy không quên tiếng kêu của kẻ khiêm nhường. 
Thi Thiên 9:12 


Đức Giê-hô-va sẽ cắt mọi môi dua nịnh, 
Và lưỡi nói những lời kiêu ngạo: Thi Thiên 12:3 


Phước cho người nào tin cậy Đức Giê-hô-va, 
không nể nang kẻ kiêu ngạo, cũng không chiều theo 
sự dối trá. THÁNH 40:4 


Dầu Đức Giê-hô-va là cao, Ngài cũng đoái đến kẻ 
thấp hèn; Nhưng kẻ kiêu ngạo, Ngài biết từ xa. 
Thi Thiên 138:6 


Khi sự kiêu ngạo đến, thì sự xấu hổ đến; nhưng với sự 
khiêm nhường là sự khôn ngoan. Châm Ngôn 11:2 


Đức Giê-hô-va sẽ phá hủy nhà kẻ kiêu ngạo, Nhưng Ngài 
sẽ lập biên giới cho người góa bụa. Châm Ngôn 15:25 


Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là sự dạy dỗ khôn ngoan; 
và trước danh dự là sự khiêm nhường. Châm Ngôn 15:33 


Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ nào có lòng kiêu ngạo; 
dầu tay nắm tay nhau, cũng không khỏi bị trừng phạt. 
Châm Ngôn 16:5 


Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và một tinh thần kiêu 
ngạo đi trước sự sụp đổ. Thà khiêm nhường với kẻ hèn 
mọn, hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo. 

Châm Ngôn 16:18-19 


Trước sự hủy diệt, lòng người là kiêu ngạo, và trước vinh 
quang là sự khiêm nhường. Châm Ngôn 18:12 


Nhờ khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va mà 
có của cải, danh dự và sự sống. Châm ngôn 22:4 


Kiêu ngạo của một người đàn ông sẽ hạ thấp anh ta: 
nhưng danh dự sẽ nâng cao tỉnh thần khiêm tốn. 
Châm Ngôn 29:23 


Kẻ ác với lòng kiêu hãnh của mình bắt bớ người nghèo: 
hãy để họ bị bắt trong các thiết bị mà họ đã tưởng tượng. 
Vì kẻ ác khoe khoang về ước muốn của lòng mình, và ban 
phước cho kẻ tham lam, là kẻ mà Chúa ghê tởm. Kẻ ác, 
vì vẻ mặt kiêu ngạo của mình, sẽ không tìm kiếm 

Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời không ở trong mọi suy nghĩ 
của họ. Thi Thiên 10:2-4 


Vì ai khiến bạn khác biệt với người khác? và bạn có 
những gì mà bạn đã không nhận được? bây giờ nếu 
ngươi đã nhận được nó, tại sao ngươi lại khoe khoang 
như thể ngươi không nhận được nó? 1 Cô-rinh-tô 4:7 


Nhưng Ngài ban thêm ân điển. Vì vậy, ông nói, 
Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng 
cho kẻ khiêm nhường. GIA-cơ 4:6 


Tương tự như vậy, các bạn trẻ hơn, hãy phục tùng người 
lớn tuổi hơn. Phải, hết thảy anh em phải phục tùng nhau, 
và mặc lấy sự khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự 
kẻ kiêu ngạo, và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 

Vậy, hãy hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của 
Đức Chúa Trời, để đến đúng lúc Ngài sẽ tôn cao anh em: 
1 Phi-e-rơ 5:5-6 


Vì tất cả những gì ở thế gian, dục vọng của xác thịt, 

dục vọng của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, 

đều không thuộc về Chúa Cha, nhưng thuộc về thế gian. 
1 GIĂNG 2:16 


